Tàng Bảo đồ bán đấu giá xong sau.Liễu phong uống một chén nước hắng giọng một cái, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nênHưng phấn, nói: “Đệ Thập kiện Vật Phẩm, Kiếm Xỉ Hổ Phù Lục.”“Chia làm hai tổ.”“Mỗi tổ tất cả bốn tấm.”"Phía dưới tiến hành tổ thứ nhất Kiếm Xỉ Hổ Phù Lục Đấu Giá, đấu giá giá 300Ngàn."Nói xong.Liễu phong cũng không hề để dưới đài bắt đầu Đấu Giá, mà là giải thích: "Kiếm XỉHổ Phù Lục, Nhị Phẩm Cao Cấp Phù Lục, có thể thả ra một đầu Ngũ Cấp Yêu thúKiếm Xỉ Hổ vì đó Chiến Đấu, có thể đem Chiến Sư cảnh giới Võ Giả Miểu Sát."Đồng thời.Liễu phong cầm lấy một trương Phù Lục, Chân Khí thôi thúc, bỗng nhiên hướngKhông Trung thả ra ngoài, “Đi!”“Rống!”Một đầu hung hãn Kiếm Xỉ Hổ từ Phù Lục Trung lao ra, phát ra rít lên một tiếng,Hùng hậu Khí Thế tỏ khắp tại hội trường mỗi một góc.Cực độ chấn động.Liễu phong bỗng nhiên nói ra: “Bắt đầu đấu giá.”“500 ngàn!”“Lý thị Võ Đường xuất 800 ngàn.”“Nam Cung Vương phủ ra giá một triệu.”“Chư Cát Thần Hầu Phủ ra giá 1.5 triệu.”“Thần Long Hầu Phủ ra giá hai triệu.”“Ba triệu.”“Nam Cung Hoàng Tộc ra giá năm triệu.”Trong nháy mắt tiêu thăng đến năm triệu.Long Phi đều choáng váng.Liễu phong hưng phấn nói: "Năm triệu một lần, năm triệu lần thứ hai, năm triệuLần thứ ba, thành giao!"“Kế tiếp là một bộ khác Phù Lục.”"Tứ chương Phù Lục, Cực Phẩm Kiếm Xỉ Hổ Phù Lục, theo thứ tự là Phong Hệ, Huyễn Hệ, Thủy Hệ, trong đó Huyễn Hệ Phù Lục hai tấm, Chiến Linh Cảnh Giới VõGiả Miểu Sát. Bộ này Phù Lục xuất từ một nhân thủ, chính là Phong NguyênThương Minh Cao Cấp Phù Lục Tông Sư Luyện Chế. “Liễu phong cười nói:” ThuậnTiện lại nói với các ngươi cái Bí Mật, Liệu Thương đan cũng là xuất tự này vị ĐạiSư tay."“Thuộc Tính Phù Lục? Vẫn là ba Thuộc Tính, xuất từ một nhân thủ?”“Có thể Luyện Đan, còn có thể Luyện Phù lục?”“Chẳng lẽ là Thập Tinh Căn Cốt sao?”"Song Thuộc Tính Căn Cốt cũng không làm được ah, đừng nói Thập Tinh Căn CốtRồi."Gây nên các loại nghị luận, liền ngay cả tất cả Đại Quý tân phòng riêng đều đangBàn luận.Long Phi ngồi ở trong đám người, nghe các loại nghị luận, trong lòng thầm nói: "Không biết đem ‘Giao Long Phi Thiên phù’ lấy ra Đấu Giá Hội là cái dạng gì cảnhTượng?"Đột nhiên.Liễu phong mãnh liệt Địa Đại nói: “Đấu giá bắt đầu, đấu giá giá một triệu lượng.”Kiếm Xỉ Hổ Phù Lục ba ngày tạo thế đã sản sinh Oanh Động, rất nhiều người đềuLà hướng về phía nó tới.“Hai triệu lượng.”“Ba triệu.”“Thần Long Hầu Phủ ra giá năm triệu lượng.”"Năm triệu? Long Chiến võ ngươi thực sự là nghèo rớt dái a, Chư Cát Thần HầuPhủ ra giá bảy triệu."“Nam Cung Thân Vương phủ ra giá 900 vạn.”“Lý thị Võ Đường ra giá mười triệu lượng.”...Giá cả không ngừng tăng vọt.Đột nhiên.Số hai phòng khách quý truyền ra một đạo dễ nghe Thanh Âm, "Triều Thiên tôngRa giá hai mươi viên Linh thạch. "Vừa dứt tiếng.Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, “Triều Thiên tông người cũng tới?”“Dĩ nhiên là Triều Thiên tông?”Cũng trong nháy mắt này.Số mười phòng khách quý cũng truyền ra một đạo Thanh Âm, "Luyện Huyết tôngRa giá ba mươi viên Linh thạch."Lại là tất cả xôn xao.“Ma Tông Luyện Huyết tông cũng tới?”“Sao sao về Sự A?”“Bọn hắn đều xuất hiện.”...Tông môn Thế Lực cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên xuất hiện tại loại này thế tục ĐấuGiá Hội ở trong, hơn nữa còn đấu giá.Một viên Linh thạch giá trị trăm vạn lượng.Ở thế tục lưu thông Hóa Tệ là Ngân Lượng, tại Tông môn lưu thông chính là LinhThạch.Số hai phòng khách quý Thanh Âm lại vang lên, "Triều Thiên tông ra giá nămMươi viên Linh thạch."Luyện Huyết tông truyền đến một trận tiếng cười âm lãnh, không lại có ra giá.Liễu phong gõ xuống cây búa, nói: "Thành giao, do số hai phòng khách quý TriềuThiên tông đập xuống."Số hai phòng khách quý Trung.Ba tên Nữ Tử tức giận.“Đại Sư Tỷ, Luyện Huyết tông người làm sao đến rồi?”"Hừ, Sư Tỷ bọn hắn nếu dám đến, vậy cũng chớ để cho bọn họ sống sót rời đi HỏaLy thành."“Lần trước tại hỏa ly Sơn Mạch sự tình lần này tính sổ cái.”Ba nữ chính là Long Phi lần trước cứu Nữ Hài, các nàng cũng là nghe được KiếmXỉ Hổ Phù Lục tuyên truyền mới chạy tới. Ba nữ ở trong, Đại Sư Tỷ là Nhị PhẩmPhù Lục sư, nàng rất muốn biết Thuộc Tính Phù Lục là như thế nào Luyện Chế,Hơn nữa nàng gần nhất gặp phải Bình Cảnh, rất muốn Đột Phá, mới sẽ tiêu tốnNăm mươi viên Linh thạch mua về đến.Phải biết đây chính là ba người các nàng mấy năm tích lũy được Linh thạch ah.Vốn tưởng rằng báo ra ‘Triều Thiên tông’ có thể đem còn lại đấu giá người doạ lui,Không nghĩ tới Luyện Huyết tông dĩ nhiên hoành thò một chân vào.Đại Sư Tỷ tức giận nói: “Quá ghê tởm.”“Sư Tỷ, có muốn hay không thông báo Phân Bộ Trưởng Lão?”“Thông báo cái rắm, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài.”Tiểu Sư Muội chỉ sợ thiên hạ bất loạn dáng vẻ.Đại Sư Tỷ trầm giọng chốc lát, nói: "Hỏa Ly thành là thế tục chi địa, một khi đánhLên tất nhiên sẽ có người vô tội cuốn vào trong đó, còn là quên đi."Tiểu Sư Muội lập tức mặt trắng hơn quả cà, nói: "Không công tốn thêm ba mươiViên Linh thạch, Đại Sư Tỷ, đây chính là ngươi xông Đột Phá Cảnh Giới dùng LinhThạch ah."“Không bằng...”Tiểu Sư Muội linh cơ hơi động, "Đại Sư Tỷ, không bằng chúng ta vận dụng hướngThiên Lệnh, để Phong Nguyên Thương Minh đem cái kia Luyện Phù lục ngườiGiao ra đây, chúng ta khiến hắn chuyên môn vì chúng ta Luyện Chế 100 tấm,Không... Một ngàn tấm Phù Lục đi, hì hì...""Hồ đồ!" Đại Sư Tỷ trừng hai mắt một cái, nói: "Đại Sư há có thể sỉ nhục? PhongNguyên Thương Minh chịu mang Đại Sư đi ra thấy chúng ta một lần, chúng taCũng phải cung kính đón lấy."Trong lòng nàng Phù Lục Đại Sư liền là Thần Thánh không thể xâm phạm.Tiểu Sư Muội le lưỡi một cái....Triều Thiên tông cùng Luyện Huyết tông xuất hiện để lần này Đấu Giá Hội trở nênHơi đè nén.Bất quá.Này không có ảnh hưởng chút nào đông đảo gia tộc đấu giá tâm.Cuối cùng một cái chính là bị giết sạch lệnh, tất cả đều đang xắn tay áo lên.Long Phi ngồi ở trong đám người, bản bắt tay chỉ nói thầm tính, "Một viên LinhThạch coi như là một triệu lượng, năm mươi viên, cái kia chính là 50 triệu hai."“Rầm!”Long Phi nặng nề nuốt nước miếng, hưng phấn không được, "50 triệu hai là baoNhiêu? Này nếu như ở kiếp trước Lão Tử tuyệt bức muốn bao nuôi mười bảy mườiTám Muội Tử Ốc tiêu theo ta đồng thời đánh Du Hí, cuộc sống kia quả thực muốnSảng khoái ghê gớm, ha ha ha..."Cùng lúc đó.Long Phi nhìn số hai quý khách Bao Sương, đối Chiến Sủng Không Gian ngủ sayTiểu Bạch nói: "Lại là này ba cái Nữ Nhân, lần trước đối với ta hờ hững, lần này đổMáu đi, Đại Xuất Huyết, ha ha ha..."Thật sự sảng khoái....“Phía dưới tiến hành cuối cùng một cái Vật Phẩm Đấu Giá.”“Then chốt Vật Phẩm, bị giết sạch lệnh!”Liễu phong Thanh Âm đều có chút run rẩy, nói: "Bị giết sạch khiến tác dụng khôngCần ta nhiều lời mọi người đều rõ ràng, khởi động Lệnh Bài có thể yêu cầu bị giếtSạch minh làm một kiện sự tình, bất luận Đại Tiểu, bị giết sạch minh đều sẽ dốcToàn lực ứng phó, không đạt mục đích, thề không bỏ qua!"Bị giết sạch minh.Thế Lực không thua mặc cho Hà Tông môn, Thiên Vũ đại lục mạnh nhất Sát ThủTổ Chức.Phân bố tại Đại Lục mỗi một góc.Cực độ thần bí tồn tại.Bị giết sạch khiến mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưaMáu, sát Vũ Linh tại Hỏa Ly thành xuất hiện, này làm cho Nam Cung Hoàng thất đều chấn động lên.Bất luận trả bất cứ giá nào đều muốn bắt được cái này sát Vũ Linh.Đối ai cũng cùng dạng.Đối Gia Cát Thiên Long là, đối Lý Trùng trời cũng là, đối Long Chiến võ đồng dạngCũng là.“Đấu giá bắt đầu!”Số từ: * 1765 *